Trấn Sĩ Tùng 


CHƯƠNG III 
DÃY SÓ - CẤP SÓ 


I. Phương pháp qui nạp toán học 

Đe chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) là một mệnh đề đủng với mọi giá trị nguyên dương 
n, ta thực hiện như sau: 

• Bước 1: Kiếm tra mệnh đề đủng với n = 1. 

• Bước 2: Giả thiết mệnh đề đủng với sổ nguyên dương n = k tuỳ ý (k > 1), chứng minh rằng 

mệnh đề đủng với n = k + 1. 

Chú ý: Neu phải chứng minh mệnh đề A(n) là đúng với với mọi số nguyên dương n >p thì: 

+ ơ bước 1, ta phải kiếm tra mệnh đê đủng với n = p; 

+ ơ bước 2, ta giả thiết mệnh đề đủng với số nguyên dương bất kì n = k >p và phải chứng 
minh mệnh đề đủng với n = k + 1. 


Bài 1: Chứng minh rằng với mọi n e N*, ta có: 

„ , „ n(n + l) 

a) 1 + 2 + ... + n = ' — 


c) I 3 +2 3 +...+I1 3 = 

2 


e) 1.2 + 2.3 + ... + n(n + l) = 


n(n + l)(n + 2) 


Bài 2: Chứng minh rằng với mọi n e N*, ta có: 
a) 2 n > 2n +1 (n > 3) 

c) i+-V+-+4< 2 -r ( n ^ 2 ) 

2 2 n 2 n 

e) 1 4—^= + ...4— -ị= < 2"v/ĩĩ 
V2 vn 

Bài 3: Chứng minh rằng với mọi n e N*, ta có: 
a) n 3 4- 1 ln chia hết cho 6. 
c) 7.2 2n “ 2 +3 2n_1 chia hết cho 5. 
e) 3 2n+1 4- 2 n+2 chia hết cho 7. 


, . .2 . r.2 2 n(n4-l)(2n4-1) 

b) r +2 Z +... + YÍ =———-- 

6 


d) 1.4 + 2.7 + ... + n(3n + l) = n(n + iỵ 


.1,1, , 1 n 

f)-1--h ... 4-—- 

1.2 2.3 n(n + l) n + 1 


b) 2 n+2 >2n + 5 
, 1 3 2n-l , 1 

2 4 2n V2n + 1 

^ 1 , 1 , 1 13 , ^ 

f) —— 4- +...4--— >4— (n>l) 

n + 1 n + 2 2n 24 


b) n 3 4- 3n 2 4- 5n chia hết cho 3. 
d) n 3 4- 2n chia hết cho 3. 
f) 13 n -1 chia hết cho 6. 


n^n 3) 

Bài 4: Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là — . 

Bài 5: Dãy số (a n ) được cho như sau: a 1 = SỈ2, a n+1 = Jĩ-vã~ với n = 1, 2, ... 


Chứng minh rằng với mọi n e N* ta có: a = 2 cos - 


Trang 1 





Trần Sĩ Tùng 


II. Dãy số 



Bài 1: Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (u n ) cho bởi: 
.... 2n 2 -l ” n + (-l)” 


. _ 2n 2 -1 

a) u n = 5rT 

n +1 


d) ^= 3 


b) u n = —4^- 
2n + l 


e) u = n + cos n 


c) u n = 


/n 2 +1 


f) u n = 


(n + 1)! 


Bài 2: Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (u n ) cho bởi: 

a) Uj = 2, u n+1 = Uu n +l) b) u, = 15, u 2 = 9, u n+2 = u n -u n 


c) U 1 = 0, u n+1 = 


u„ 2 +l 


d) u 1 =1,u 2 =-2, u n+2 =u n+1 -2u n 


Bài 3: Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số (u n ), dự đoán công thức số hạng tống quát u n và chứng 
minh công thức đó bằng qui nạp: 


a) u, =1, u n+1 =2u n +3 


b) = 3, u n+1 =J 1 + u- c) u, = 3, u n+1 = 2u n 


d) Uj = -1, u n+1 =2u n +1 e) u, = 1, u n+1 = u n +7 


s „ _ 5 u„ +1 
e) u 1 =^,M „ +1 


ĐS: a) u n =2 n+1 -3 b)u n =yfã+s c) u n =3.2 n 


d) u n =-l 


e ) u n =7n-6 f) u n = 


2 n+1 +1 


Bài 4: Xét tính tăng, giảm của các dãy số (u n ) cho bởi: 
2n +1 . 4 n -1 


2n +1 

a ) u n = - r 

n 3n-2 


d) u n = 


n + n +1 
n 2 +1 


b) u = ——7 
4 n +5 

e) u = n + cos 2 n 


c ) u n = " 

n n + 2 


f) u n =■ 


Bài 5: Xét tính bị chặn trên, bị chặn dưới, bị chặn của các dãy số (u n ) cho bởi: 


2n + 3 

a ) u n = ~rx 

n n + 2 


b ) u n = 

n n(n +1) 
Trang 2 


c) u n = n + 4 





Trấn Sĩ Tùng 


n“ + 2n 
d) u = —— : —— 
n ..2 .... 1 
n +n + l 


e) u n = 


/n“ +2n +n 


f) u n =(-l) n cos^- 


III. cấp số cộng 


1. Định nghĩa: ( Un) là cấp số cộng <=> Un+1 = Un + d, Vn <E N* (d: công sai) 

2. Số hạng tổng quát: u n = Uj + (n - l)d với n > 2 


3. Tính chất các số hạng: 

4. Tống n số hạng đầu tiên: 


U k-1 +U k + 1 


với k >2 


S n =u 1+ u 2 +... + u n = 


_n(u 1 +u n )_ n[2u 1 +(n-l)d] 
2 2 


Bài 1: Trong các dãy số (u n ) dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng, khi đó cho biết số hạng đầu và 
công sai của nó: 

3n + 2 ,2 


a) u n = 3n - 7 


d) u n=3 n 


b) u n = 


e) u n = 


5 

7 -3n 


c) u n = n 


~ „ _ n 

f)u " 2 1 


Bài 2: Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết: 


Ju 1 +u 5 -u 3 =10 

u 2 .u 7 =75 


u 2 +u 5 -u 3 = 10 

u 4+ u 6 = 26 


, k+u |5 =60 
; 1 uj +u, 2 = 1170 


u 3 = -15 

Uj4 =18 

Uj +u 3 +u 5 = -12 
= 8 


Bài 3: a) Giữa các số 7 và 35 hãy đặt thêm 6 số nữa để được một cấp số cộng. 

b) Giữa các số 4 và 67 hãy đặt thêm 20 số nữa đế được một cấp số cộng. 

Bài 4: a) Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tống của chúng là 27 và tống các 
bình phưong của chúng là 293. 

b) Tìm 4 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tống của chúng bằng 22 và tống các 
bình phưong của chúng bằng 66. 

Bài 5: a) Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Tìm số đo các góc đó. 

b) Số đo các góc của một đa giác lồi có 9 cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai d = 3°. 
Tìm số đo của các góc đó. 

c) Số đo các góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số cộng và góc lớn nhất gấp 5 lần góc 
nhỏ nhất. Tìm số đo các góc đó. 

Bài 6: Chứng minh rằng nếu 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng thì các số X, y, z cũng lập 
thành một cấp số cộng, với: 

a) X = b 2 + bc + c 2 ; y = c 2 + ca + a 2 ; z = a 2 + ab + b 2 

b) x = a 2 -bc; y = b 2 -ca; z = c 2 -ab 

Bài 7: Tìm X để 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng, với: 


a) a = 10-3x; b = 2x 2 +3; c =7-4x 


b) a = x + 1; b = 3x-2; c = X 2 -1 


Bài 8: Tìm các nghiệm số của phưong trình: X 3 -15x 2 +71x-105 = 0 , biết rằng các nghiệm số 
phân biệt và tạo thành một cấp số cộng. 

Bài 9: Người ta trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 cây, hàng 
thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây, .... Hỏi có bao nhiêu hàng? 





Trần Sĩ Tùng 


IV- Cấp số nhân 



Bài 1: Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân, biết: 


a) 


d) 


I u 4 -u 2 =72 
l U 5 U 3 = 144 


I Uj +u 2 +u 3 = 14 
U 1 ,u 2 .u 3 = 64 


b) 


e) 


I Uj - u 3 + u 5 = 65 
Uj + u 7 = 325 

+u 2 +u 3 = 21 
ư IU, u, 12 


c) 

ỊiỊ-1^=240 

Íu 1 + u 2 + u 3 + u 4 = 30 
Ịu 2 + u 2 + u 3 + u 4 = 340 


Bài 2: a) Giữa các số 160 và 5 hãy chèn vào 4 số nữa đế tạo thành một cấp số nhân, 
b) Giữa các số 243 và 1 hãy đặt thêm 4 số nữa đế tạo thành một cấp số nhân. 

Bài 3: Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết tống của chúng là 19 và tích là 216. 

Bài 4: a) Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tống số các số hạng là 
728 và số hạng cuối là 486. 

b) Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7, số hạng cuối là 448 và tống số các 
số hạng là 889. 

Bài 5: a) Tìm 4 góc của một tứ giác, biết rằng các góc đó lập thành một cấp số nhân và góc cuối 
gấp 9 lần góc thứ hai. 

b) Độ dài các cạnh của AABC lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng ÀABC có hai 
góc không quá 60°. 

Bài 6: Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, trong đó số hạng thứ hai nhỏ hơn số hạng 
thứ nhất 35, còn số hạng thứ ba lớn hơn số hạng thứ tư 560. 

Bài 7: Số số hạng của một cấp số nhân là một số chẵn. Tống tất cả các số hạng của nó lớn gấp 3 
lần tống các số hạng có chỉ số lẻ. Xác định công bội của cấp số đó. 


, , , , , ^ , , , ,, 148 

Bài 8: Tìm 4 sô hạng đâu của một câp sô nhân, biêt răng tông 3 sô hạng đâu là đông thời, 

theo thứ tự, chúng là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. 

Bài 9: Tìm 3 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng khi tăng số thứ hai thêm 2 thì các số đó 
tạo thành một cấp số cộng, còn nếu sau đó tăng số cuối thêm 9 thì chúng lại lập thành một 
cấp số nhân. 

Bài 10: Tìm 4 số trong đó ba số đầu là ba số hạng kế tiếp của một cấp số nhân, còn ba số sau là 
ba số hạng kế tiếp của một cấp số cộng; tống hai số đầu và cuối bằng 32, tống hai số giữa 
bằng 24. 

Bài 11: Tìm các số dương a và b sao cho a, a + 2b, 2a + b lập thành một cấp số cộng và (b + l) 2 , 
ab + 5, (a + l) 2 lập thành một cấp số nhân. 


Bài 12: Chứng minh rằng nếu 3 số 
thành một cấp số nhân. 


2 Ị_ 2 
y-x y y-z 


lập thành một cấp số cộng thì 3 số X, y, z lập 


Trang 4 





Trấn Sĩ Tùng 


BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III 


Bài 1: Tính tổng : s = 1.2 + 2.3 + ...+ n(n + l) 


Bài 2: Dãy số (u n ) xác định bởi công thức: \ 


u, = 1 


với 77 > 1. 


U n +1 


Chứng minh dãy số tăng bằng phương pháp quy nạp 


Bài 3: Cho dãy số («„ ) xác định bởi: u l = ^ và U n+Ị = với mọi 77 > 1. 

a) Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh với mọi 77 > 1 ta có u n = +1 • 

b) Chứng minh rằng dãy số (u n ) là dãy giảm và bị chặn. 

Bài 4: Xét tính tăng, giảm của dãy số iu n ) với: 

~-n X 3" \fn + ĩ 


a) u = 2- n 


b) u =^^r 

" 4" 


Bài 5: Cho dãy số (u n ) xác định bởi Ui =2 và u n+1 = Ju n + 2 với mọi 77 > 1. Chứng minh u n = 2 

với mọi 77 > 1. Có nhận xét gì về dãy số này ? 

Bài 6: Cấp số cộng: 

a) Tìm các nghiệm của phương trình: X 3 -15x 2 +71x -105 = 0 . Biết rằng các nghiệm này 
tạo thành một cấp số cộng. 

b) Cho một cấp số cộng biết tống ba số hạng đầu tiên bằng -6 và tống các bình phương của 
chúng bằng 30. Hãy tìm cấp số cộng đó. 

c) Cho phương trình x 4 -(3m + 4)x 2 + (m+l) 2 =0. Định m dể phương trình có bốn 
nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng. 

d) Cho các số a, b, c thoả mãn —ỉ—,—ỉ——— tạo thành một cấp số cộng. Chứng minh 

a + ba+cb + c 

rằng a 2 , b 2 , c 2 cũng tạo thành một cấp số cộng 

e) Neu số thứ p, thứ q và thứ r của một cấp số cộng lần lượt là a, b, c. Chứng minh rằng: 

(q-r)a + (r - p)b + (p-q)c = 0 

f) Cho biết tổng n số hạng của một cấp số cộng là S n = n(5n - 3). Tìm số hạng thứ p của 
cấp số cộng đó. 

g) Cho hai cấp số cộng lần lượt có tổng n số hạng là S n = 7n +1 và T n =4n + 7 . Tìm tỉ số 

— của 2 số hạng thứ 11 của hai cấp số đó. 

Vu 

Bài 7: Cấp số nhân: 

a) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số nhân, biết số hạng thứ hai là 16 và tống ba số 
hạng đầu bằng 56. 

b) Một cấp số nhân (u n )có 5 số hạng, biết công bội q = và 77j +7Í 4 = 24. Tìm các số hạng 

của cấp số nhân này. 

Bài 8: Cấp số cộng - cấp số nhân: 

a) Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y, theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Đồng thời 
X- 1, ỵ + 2, x-3y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Hãy tìm X và y. 

b) Cho 3 số có tống bằng 28 lập thành cấp số nhân. Tìm cấp số nhân đó biết nếu số thứ nhất 
giảm 4 thì ta được 3 số lập thành cấp số cộng. 

c) Tìm hai số 77 và ố biết ba số: 1, a + 8, b theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và ba số 
a, b theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. 


Trang 5 





Trần Sĩ Tùng 


d) Ba số có tổng là 217 có thể coi là ba số hạng liên tiếp của một CSN, hoặc là các số hạng 
thứ 2, thứ 9 và thứ 44 của một CSC. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của CSC đế tống 
của chúng là 280? 

e) Một CSC và một CSN có số hạng thứ nhất bằng 5, số hạng thứ hai của CSC lớn hon số 
hạng thứ 2 của CSN là 10, còn các số hạng thứ 3 bằng nhau. Tìm các cấp số ấy? 

_ 2"-5" 1 1 1 

Bài 9: Cho dãy sô (u n ) với u„=^~ — 3 -. Tính S m =—— + —— + .... + ——— . 

2 +5 Wj—1 u 2 — 1 w 10 —1 


Bài 10: Cho dãy số (u n ), kí hiệu tống n số hạng đầu tiên của nó là Sn, đuợc xác định S n 


In - 3 n 2 
2 


a) Tính Ui, U2, U3. 

b) Chứng minh dãy số trên là một cấp số cộng và xác định số hạng tống quát của nó. 


Trang 6 



